GIÁO PHẬN VINH 
BAN MỤC yụ GIỚI TRẺ 
Số: 07/2017/TG 

Xã Đoài, ngày 09 tháng 10 năm 2017 

THÔNG BÁO 

V/v: Tham dự ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV 


Kính gửi: 

- Quý cha Quản hạt, 

- Quý cha Đặc trách Giới trẻ các Giáo hạt, 

- Cha Đặc trách Sinh viên, 

Đe chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Vinh thông 
báo: 

1. Chủ đề: "Hãy ra cho nước sâu" (Lc 5, 4). 

2. Thòi gian: Từ ngày 21 đến 22 tháng 11 năm 2017. 

3. Địa điểm: Trung Tâm Hội Chợ -Triển Lãm - Quảng Cáo, Đại lộ Hùng Vưong Thành phố Thanh 
hoá. 

4. Thành phần và tiêu chuấn tham dự: Các bạn trẻ ưu tú được tuyến chọn từ các giáo xứ (Xem bản số 
lượng tham dự viên của mỗi giáo hạt) trong 22 giáo hạt của giáo phận. Ưu tiên ban điều hành và các bạn 
có nhiệt huyết xây dựng phong trào trong các giáo xứ. 

5. Quy định chung: 

- Địa điếm tập ưung: 1 lh ngày 21/11/2017 các thành viên tham dự có mặt tại khu công nghiệp Hoàng Mai, 
Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

- Tham dự viên phải có đồng phục, mũ và thẻ theo quy định mới được vào khu vực diễn ra Đại hội. 

- Giới trẻ Giáo phận Vinh tham dự Đại hội với đồng phục áo vàng cam của Đại hội Giáo tỉnh lần thứ xrv 
năm 2016. 

- Ban tố chức không cho bất cứ ai ra khỏi khuôn viên khi chưa có ý kiến của Cha đặc trách của các giáo 
phận. 

- Các thành viên tham dự không nên mang theo dây chuyền hoặc những vật dụng cá nhân đắt tiền, cấm 
mang bia rượu, các chất kích thích hoặc các chất gây nố. Các thành viên của Giáo phận Vinh nếu vi phạm 
sẽ bị cảnh cáo và sẽ có văn bản gửi về cha quản xứ và gia đình. 

- Các tham dự viên tự túc: Áo đồng phục, lộ phí và phương tiện đi lại. Xe chở các tham dự viên tham dự 
Đại hội gắn băng-rôn: “Giới Trẻ Giáo Phận Vinh tham dự Đại hội Giáo Tỉnh Hà Nội XV”, chữ ưắng in 
trên nền xanh nước biến và một cờ Giáo Hội. 

- Giáo phận Vinh có một giờ chầu Thánh Thể lúc 23 giờ ngày 21/11/2017. Tất cả các tham dự viên được 
mời gọi tham dự giờ chầu này. 

- Các bài cử điệu mẫu đã có trên youtube.com, trang GPVinhMedia 

6. Giáo phận chủ nhà Thanh Hóa cung cấp thẻ, mũ, lán ưại và ẩm thực tối 21/11/2017, ăn sáng và ăn trưa 
22/11/2017 tương ứng với số lượng thành viên tham dự của các giáo phận. Các giáo hạt liên hệ với cha 
trưởng ban hoặc ông Pet. Trần Can, phó trưởng đoàn đế nhận thẻ tham dự viên, mũ và bảng xe ưu tiên. 



7. Xin các cha đặc trách giói trẻ các giáo hạt đồng hành với các thành viên của hạt mình, đế đại hội thu 
được nhiều kết quả hơn. Xin các cha đăng ký trước ngày mồng 5 tháng 11 đe Ban tố chức thuận tiện trong 
việc đón tiếp. 

8. Mọi chi tiết xin hệ: 

L inh mục An-tôn Nguyễn Quang Trung, trưởng đoàn. 

Tel: 0988719848; Email: nguyenquangtrung75 @ .gmail.com . 

Ông Pet. Trần Can, Phó trưởng đoàn; Tel: 0988084683. 

Xin quý cha quản hạt, quý cha đặc trách triển khai và chuấn bị tốt để Đại hội thành công. 

Chúng con chân thành cảm ơn. 

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 

Lm. Antôn Nguyễn Quang Trung 
(Trưởng Ban Giới trẻ Gp. Vinh) 


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI XV 

NGÀY 21-11-2017 

- 12g30: Tiếp đón, thủ tục đăng ký tại bàn lễ tân. 

- 14g30: NGHI THỨC KHAI MẠC. 

- 16g00: GIÁO LÝ. 

- 18g00: Ăn chiều (phân phối theo đơn vị giáo phận). 

- 19g30: DIỄN NGUYỆN. 

- 21g00: MỘT ĐÊM VỚI CHÚA. 

NGÀY 22-11-2017 

- 05g00: Báo thức. 

- 05g30: Kinh dâng ngày. 

- 06g00: Điểm tâm. 

- 06g30: BẢN TIN BUỐI SÁNG. 

- 07gl5: 15 phút vì môi trường (mọi người làm vệ sinh). 

- 07g30: Chuẩn bị thánh lề 

- 08g00: THÁNH LẺ BÉ MẠC. 

BÉ MẠC ĐẠI HỘI 

HẠ CỜ 

TRAO THÁNH GIÁ VÀ CỜ LUÂN LƯU CHO GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG. 
VŨ ĐIỆU CHIA TAY. 





SỐ LƯỢNG THAM Dự VIÊN GIÁO PHẬN VINH 
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI XV 
21-22/11/2017 


T/T 

Giáo hạt 

Tham dự viên 

1 . 

NGUÔNSON 

45 

2. 

HOÀ NINH 

30 

3. 

MINH CẢM 

30 

4. 

HƯỚNG PHƯƠNG 

40 

5. 

KỲ ANH 

30 

6. 

CẢM XUYÊN 

30 

7. 

VĂN HẠNH 

55 

8. 

NGÀN SẢU 

40 

9. 

NGHĨA YÊN 

30 

10. 

CAN LỘC 

30 

11. 

CẢM RÂM 

25 

12. 

CƯA LÒ 

30 

13. 

THUẬN NGHĨA 

50 

14. 

ĐÔNG THÁP 

30 

15. 

KÉ DỪA 

30 

16. 

PHU QUỶ 

35 

17. 

QUY HẬU 

30 

18. 

BẢO NHAM 

40 

19. 

BỘT ĐÀ 

30 

20. 

VẠN LỘC 

30 

21. 

XÃ ĐOÀI 

40 

22. 

NHÂN HÒA 

30 

23. 

VÀNG MAI 

30 

24. 

SINH VIÊN 

30 


BAN MUC VU GIỚI TRẺ 





























